Kinh Bốn Lĩnh Vực Quán Niệm 


(Satipatthana Sutía - Kinh Tứ Niệm 
Xư) 


HT. Thích Nhất Hạnh dịch 


() 

Sau đây là những lời mà tôi đã được 
nghe đức Thê Tôn dạy, hôi người còn 
đang cư trú ở Kammassadhamma, nơi 
một âp phô của giông dân Kuưru. 


Một hôm đức Thế Tôn ĐỌI Các VỊ khât 
sĩ: "Này quý thây!" Các vị khất sĩ đáp: 
"Thưa đức Thê Tôn, có chúng tôi 
đây." Bụt nói: “Này quý vị, đây là con 
đường duy nhất để giúp chúng sanh 
thực hiện thanh tịnh, vượt thăng phiên 


2 


não, tiêu diệt ưu khô, đạt tới chánh 
đạo và chứng nhập Niết Bàn: đó là con 
đường của bôn phép an trú trong quán 
niệm. 

Bốn phép an trú trong quán niệm ấy là 
những phép nào? 


I. Này các vị khât sĩ! Vị khất sĩ 
an trú trong phép quán niệm 
thân thể nơi thân thể, tinh cân, 
sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra 
ngoài mọi tham dục và chán bỏ 
đôi với cuộc đời. 

2. Này các vị khất sĩ! Vị khất sĩ 
an trú trong phép quán niệm 
cảm thọ nơi cảm thọ, tình cân, 
sáng suốt và tỉnh thức, bỏ ra 


3 


ngoài mọi tham dục và chán bỏ 
đôi với cuộc đời. 

3. Này các vị khất sĩ! Vị khât sĩ 
an trú trong phép quán niệm 
(tầm thức nơi tâm thức, tinh 
cân, sáng suốt và tỉnh thức, bỏ 
ro ngoài mọi tham dục và chán 
bỏ đôi với cuộc đời. 

4. Này các vị khât sĩ! Vị khất sĩ 
an trú trong phép quán niệm 
đôi tượng tâm thức nơi đổi 
tượng tâm thức, tinh cân, sáng 
suốt và tỉnh thức, bỏ ra ngoài 
mọi tham dục và chán bỏ đôi với 
cuộc đời. 

qI) 


4 


Này các vị khât sĩ! VỊ khất sĩ an trú 
trong phép quán niệm thân thể nơi 
thân thể như thể nào? 

Vị khât sĩ ây tìm tới một khu rừng, 
hoặc tới một sốc cây, hoặc một căn 
nhà văng, ngôi xuống trong tư thế kiết 
già, giữ thân hình ngay thắng và thiết 
lập chánh niệm trước mặt mình. 
Người ây thở vào với ý thức minh 
mân là mình đang thở vảo. Người ây 
thở ra với ý thức minh mãn là mình 
đang thở ra. Thở vào một hơi dài, 
người ấy ý thức răng: ta đang thở vào 
một hơi dài. Thở ra một hơi dài, người 
ây ý thức răng: ta đang thở ra một hơi 
dài. Thở vào một hơi ngăn, người ây ý 
thức răng: ta đang thở vào một hơi 
ngăn. Thở ra một hơi ngắn, người ây ý 


5 


thức răng: ta đang thở ra một hơi 
ngắn. Cũng như khi quay một vòng 
đài, người thợ tiện khéo tay ý thức 
răng mình đang xoay một vòng dải, và 
khi xoay một vòng ngăn, ý thức răng 
mình đang xoay một vòng ngăn. 

Vị khât sĩ mỗi khi thở vào một hơi dài, 
ý thức răng mình đang thở vào một 
hơi đài, mỗi khi thở ra một hơi dài, ý 
thức răng mình đang thở ra một hơi 
dài; mỗi khi thở vào một hơi ngắn, ý 
thức răng mình đang thở vào một hơi 
ngăn, mỗi khi thở ra một hơi ngắn, ý 
thức răng mình đang thở ra một hơi 
ngắn. 


Người ấy tự mình tập luyện như sau: 


6 


"Tôi đang thở vào và có ý thức rõ rệt 
về trọn thân thê tôi. Tôi đang thở ra và 
có ý thức rõ rệt vê trọn thân thê tôi." 


"Tôi đang thở vào và làm cho sự vận 
hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh. 
Tôi đang thở ra và làm cho sự vận 
hành trong thân thể tôi trở nên an 
tịnh." 


Cứ như thê, vị ây an trú trong sự quán 
niệm thân thể nơi thân thể, hoặc quán 
niệm bên trong, hoặc quản niệm bên 
ngoài thân thê ÂY, hoặc quán niệm cả 
bên trong lẫn bên ngoài. 


VỊ ấy an trú trong sự quán niệm quá 
trình sanh khởi nơi thân thể, hoặc 
quán niệm quá trình hủy diệt nơi thần 
thể, hoặc quán niệm cả quả trình sanh 


7 


khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi thân 
thể. Hoặc người ây quán niệm: "Có 
thân thê đây", đủ để quán chiêu và ý 
thức được sự có mặt của thân thể đó, 
và như vậy, người ây an trú một cách 
tự do, không bị bât cứ một thứ gì trong 
cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm 
thân thể nơi thân thể là như vậy đó, 
thưa quý vỊ. 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm thân thể nơi thân thể, hoặc 
quản niệm bên trong, hoặc quán niệm 
bên ngoài thân thể ấy, hoặc quản niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ây an 
trú trong sự quán niệm quả trình sanh 
khởi nơi thân thê, hoặc quán niệm quá 
trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán 
niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá 


8 


trình hủy diêt nơi thân thể. Hoặc người 
ây quán niệm: "Có thân thể đây", đủ 
để quán chiếu và ý thức được sự có 
mặt của thân thể đó, và như vậy, 
người ây an trú một cách tự do, không 
bị bât cứ một thứ gì trong cuộc đời 
làm vướng bận. VỊ khât sĩ quán niệm 
thân thê nơi thân thể là như thê đó, 
thưa quý vỊ. 

Khi đi tới hoặc đi lui, vị khất sĩ cũng 
chiêu dụng ý thức sáng tỏ của mình về 
sự đi tới hay đi lui ây; khi nhìn trước 
nhìn sau, cúi xuống, duỗi lên, vị ấy 
cũng chiêu dụng ý thức sáng tỏ ấy; khi 
mặc áo ca sa, mang bình bát, vị ấy 
cũng chiêu dụng ý thức sáng tỏ ấy: khi 
ăn cơm, uống nước, nhai thức ăn, nễm 
thức ăn, vị ây cũng chiếu dụng ý thức 


9 


sáng tỏ ấy; khi đi đại tiện, tiêu tiện, vị 
ây cũng chiếu dụng ý thức sáng tỏ ÂY; 
khi đi, đứng, năm, ngôi, ngủ, thức, nói 
năng, hoặc im lặng, vị ây cũng chiếu 
dụng ý thức sáng tỏ ấy vào tự thân. 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm thân thê nơi thân thê; hoặc 
quán niệm bên trong, hoặc quán niệm 
bên ngoài thân thê ây, hoặc quán niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ây an 
trú trong sự quán niệm quá trình sanh 
khởi nơi thân thê, hoặc quán niệm quá 
trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán 
niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá 
trình hủy diệt nơi thân thể. Hoặc người 
ây quán niệm: "Có thân thể đây", đủ 
để quán chiếu và ý thức được sự có 
mặt của thân thể đó, và như Vậy, VỊ ây 


10 


an trú một cách tự do, không bị bất cứ 
một thứ gì trong cuộc đời làm vướng 
bận. Vị khât sĩ quán niệm thân thê nơi 
thân thể là như thê đó, thưa quý vị. 


"Vị khất sĩ lại quán niệm chính thân 
thể này từ gót chân trở lên và từ đỉnh 
tóc trở xuống, bao bọc bởi một lớp da 
và chứa đây nhiêu loại bất tịnh: thuộc 
về thân thê ta, này đây là tóc, này đây 
là lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mạc, lá lách, phôi, ruột, màng ruột, 
phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, 
nước mật, mỡ da, nước bọt, nước mủ, 
nước ở các khớp xương, nước tiêu. 


"Này các vị khât sĩ! Ví dụ có một cái 
bao tải đựng đủ các loại ngũ cốc, như 


11 


gạo lức, gạo hẻo răng, đậu xanh, đậu 
ngự, mè, gạo trắng và hai đâu Dao tải 
có thể mở ra. Một người có mắt tốt, 
khi mở bao ra, thây rõ mọi loại hạt 
chứa đựng trong bao. Này đây là gạo 
lức, gạo hẻo rằng, này đây là hạt lúa, 
này đây là đậu xanh, này đây là đậu 
ngự, này đây là hạt mè, nảy đây là gạo 
trăng. Cũng như thế, khi quán sát về 
chính thân thể của mình, vị khất sĩ 
thây được mọi thứ, từ gót chân đến 
đỉnh đâu, và từ đỉnh đầu xuống đến 
øót chân, bao bọc bởi một lớp da và 
chứa đây nhiêu loại bất tịnh: thuộc về 
thân thể ta, này đây là tóc, này đây là 
lông, móng, răng, da, thịt, gần, xương, 
tủy, thận, tim, gan, hoành cách mạc, lá 
lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, 


12 


đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mật, 
mỡ da, nước bọt, nước mủ, nước ở các 
khớp xương, nước tiêu. 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm thần thê nơi thân thể; hoặc 
quán niệm bên trong, hoặc quán niệm 
bên ngoài thân thê ây, hoặc quản niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ây an 
trú trong sự quán niệm quả trình sanh 
khởi nơi thân thê, hoặc quán niệm quá 
trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán 
niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá 
trình hủy diệt nơi thân thể. Hoặc người 
ây quán niệm: "Có thân thể đây", đủ 
để quán chiếu và ý thức được sự có 
mặt của thân thể đó, và như Vậy, VỊ ây 
an trú một cách tự do, không bị bất cứ 
một thứ gì trong cuộc đời làm vướng 


13 


bận. Vị khât sĩ quán niệm thân thê nơi 
thân thê là như thê đó, thưa quý vỊ. 


Lại nữa, các vị khât sĩ! Trong bất cứ 
tư thế nào của thân thể này, VỊ khât sĩ 
cũng quán chiêu những yếu tô tạo nên 
chính thân thể ấy: Trong thân thể này 
có yếu tô đất, có yêu tô nước, có yêu 
tô lửa và có yêu tô gió." 


Như một bác đô tế rành nghề hoặc một 
đô tê tập sự. giết một con bỏ và ngôi 
giữa ngã tư mà xẻ con bò ra thành 
nhiêu phân, vị khât sĩ cũng vậy, trong 
bất cứ tư thế nào của thân thể mình, 
cũng quán chiêu về những yêu tô tạo 
nên chính thân thể ấy: Trong thân thể 
này có yếu tố đât, có yêu tô nước, có 
yếu tô lửa và có yếu tô gió." 


14 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm thân thê nơi thân thê; hoặc 
quản niệm bên trong, hoặc quán niệm 
bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ây an 
trú trong sự quán niệm quá trình sanh 
khởi nơi thân thê, hoặc quán niệm quá 
trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán 
niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá 
trình hủy diệt nơi thân thể. Hoặc người 
ây quán niệm: "Có thân thể đây", đủ 
để quán chiếu và ý thức được sự có 
mặt của thân thể đó, và như Vậy, VỊ ây 
an trú một cách tự do, không bị bất cứ 
một thứ gì trong cuộc đời làm vướng 
bận. Vị khât sĩ quán niệm thân thê nơi 
thân thể là như thê đó, thưa quý vị. 


15 


Lại ví như khi thấy một xác chết bị 
liệng vào bãi tha ma đã được một 
ngày, hai ngày hoặc ba ngày, sình lên, 
xanh lại, thôi nát ra, VỊ khất sĩ quán 
chiêu sự thật ây vào chính thân thể 
mình: "Chính thân thể ta đây cũng 
vậy, cũng sẽ trở thành như thê, không 
có lỗi nào tránh thoát." 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm thân thê nơi thân thể; hoặc 
quán niệm bên trong, hoặc quán niệm 
bên ngoài thân thể ấy, hoặc quản niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ây an 
trú trong sự quán niệm quá trình sanh 
khởi nơi thân thê, hoặc quán niệm quá 
trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán 
niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá 
trình hủy diệt nơi thân thể. Hoặc người 


16 


ây quán niệm: "Có thân thể đây", đủ 
đề quán chiêu và ý thức được sự có 
mặt của thân thể đó, và như Vậy, VỊ ây 
an trú một cách tự do, không bị bất cứ 
một thứ gì trong cuộc đời làm vướng 
bận. Vị khât sĩ quán niệm thân thê nơi 
thân thể là như thê đó, thưa quý vị. 


Rồi như thây một xác chết liệng bỏ 
trong bãi tha ma, bị quạ rỉa, bị diễu 
hâu, kên kên và chó só1 rừng ăn, và bị 
các loài dòi bọ rúc rỉa, vị khât sĩ quản 
chiếu sự thật ây vào chính thân thể 
mình: "Chính thân thể ta đây cũng 
vậy, cũng sẽ trở thành như thê, không 
có lỗi nào tránh thoát." 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm thân thê nơi thân thê; hoặc 


17 


quán niệm bên trong, hoặc quán niệm 
bên ngoài thân thê ây, hoặc quán niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ây an 
trú trong sự quán niệm quá trình sanh 
khởi nơi thân thể, hoặc quán niệm quá 
trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán 
niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá 
trình hủy diệt nơi thân thể. Hoặc người 
ây quán niệm: "Có thân thể đây", đủ 
đề quán chiêu và ý thức được sự có 
mặt của thân thể đó, và như Vậy, VỊ ây 
an trú một cách tự do, không bị bất cứ 
một thứ gì trong cuộc đời làm vướng 
bận. Vị khât sĩ quán niệm thân thê nơi 
thân thể là như thê đó, thưa quý vị. 

Rồi như thây một xác chết liệng bỏ 
trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ 
xương dính ít thịt và máu, các khúc 


18 


xương còn được nồi liên nhau nhờ có 
những sợi gân... 


Rồi như thây một xác chết liệng bỏ 
trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ 
xương, không còn dính chút thịt nào 
nhưng vẫn còn vướng máu, các khúc 
xương còn được nỗi liên nhau nhờ có 
những sợi gân... 


Rồi như thây một xác chết liệng bỏ 
trong bãi tha ma, chỉ còn là một bộ 
xương, không còn dính chút thịt nào 
và cũng không còn vướng chút máu 
nào, các khúc xương còn được nối liên 
nhau nhờ có những sợi gân ... 

Rồi như thây một xác chết liệng bỏ 
trong bãi tha ma, chỉ còn lại một đồng 
xương rời rạc đó đây, chỗ này là 


19 


Xương tay, chỗ nọ là Xương ông chân, 
chỗ kia là xương bắp về, chỗ kia nữa 
là xương mông, xương sông và đâu 
lâu ... 


Rôi như thầy một xác chêt bỏ trong 
bãi tha ma, chỉ còn lại một mớ xương 
trăng màu vỏ ôc ... 


Rồi như thây một xác chết liệng bỏ 
trong bãi tha ma, chỉ còn lại một đông 
xương khô, đê hơn một năm trên bãi ... 


Rồi như thây một xác chết liệng bỏ 
trong bãi tha ma, chỉ còn lại một mở 
xương mục tan thành bụi... 

VỊ khât sĩ quán chiếu sự thật ấy vào 
chính thân thể mình: "Chính thân thê 
ta đây cũng vậy, cũng sẽ trở thành như 
thế, không có lỗi nào tránh thoát." 


20 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm thân thê nơi thân thể; hoặc 
quản niệm bên trong, hoặc quán niệm 
bên ngoài thân thể ấy, hoặc quán niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài. Vị ây an 
trú trong sự quán niệm quá trình sanh 
khởi nơi thân thê, hoặc quán niệm quá 
trình hủy diệt nơi thân thể, hoặc quán 
niệm cả quá trình sanh khởi lẫn quá 
trình hủy diệt nơi thân thể. Hoặc người 
ây quán niệm: "Có thân thể đây", đủ 
để quán chiếu và ý thức được sự có 
mặt của thân thể đó, và như Vậy, VỊ ây 
an trú một cách tự do, không bị bất cứ 
một thứ gì trong cuộc đời làm vướng 
bận. Vị khât sĩ quán niệm thân thê nơi 
thân thể là như thê đó, thưa quý vị. 


(IU 


21 


Này các vị khât sĩ! VỊ khất sĩ an trú 
trong phép quán niệm cảm thọ nơi 
cảm thọ như thê nào? 


Môi khi có một cảm thọ khoái lạc, vị 
khât sĩ ây ý thức răng: "Ta đang có 
một cảm thọ khoái lạc. " 


Mỗi khi có một cảm thọ khổ đau, 
người ây ý thức răng: "Ta đang có một 
cảm thọ khô đau.” 


Mỗi khi có một cảm thọ không khoái 
lạc cũng không khổ đau, vị ây ý thức 
răng: "Ta đang có một cảm thọ không 
khoái lạc cũng không khô đau." 

Khi có một cảm thọ khoái lạc vật chât, 
vị ấy ý thức răng mình đang có một 
cảm thọ khoái lạc vật chất. 


22 


Khi có một cảm thọ khoái lạc tinh 
thân, vị ây ý thức răng mình đang có 
một cảm thọ khoái lạc tĩnh thân. 


Khi có một cảm thọ khô đau vật chất, 
vị ây ý thức răng mình đang có một 
cảm thọ khô đau vật chât. 


Khi có một cảm thọ khổ đau tỉnh thân, 
vị ây ý thức răng: "Ta đang có một 
cảm thọ khô đau tĩnh thân." 


Khi có một cảm thọ vật chất không 
khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý 
thức răng mình đang có một cảm thọ 
vật chât không khoái lạc cũng không 
khô đau. 

Khi có một cảm thọ tinh thần không 
khoái lạc cũng không khổ đau, vị ấy ý 
thức răng mình đang có một cảm thọ 


23 


tinh thân không khoái lạc cũng không 
khô đau. 


Cứ như thể, vị khât sĩ sông trong sự 
thường trực quán niệm cảm thọ nơi 
cảm thọ; hoặc quán niệm bên trong, 
hoặc quán niệm bên ngoài cảm thọ ây, 
hoặc quán niệm cả bên trong lẫn bên 
ngoài. VỊ ây sông trong sự thường trực 
quán niệm quá trình sanh khởi của 
cảm thọ, hoặc quản niệm quá trình 
hủy diệt của cảm thọ, hoặc quán niệm 
cả quá trình sanh khởi lẫn quá trình 
hủy diệt của cảm thọ. Hoặc vị ây quán 
niệm: "Có cảm thọ đây," đủ để quán 
chiêu và ý thức được sự có mặt của 
cảm thọ đó, và như vậy, vị ây an trú 
một cách tự do, không bị bât cứ một 
thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. 


24 


Vị khất sĩ quán niệm cảm thọ nơi cảm 
thọ là như thê đó, thưa quý vỊ. 


ŒTV) 


Này các vị khât sĩ! VỊ khât sĩ an trú 
trong phép quán niệm tâm thức nơi 
tầm thức như thê nào? 


Mỗi khi nội tâm có tham dục, vị khât 
sĩ ấy ý thức là nội tâm có tham dục. 
Mỗi khi nội tâm không có tham dục, 
vị ây ý thức là nội tâm không có tham 
dục. 

Mỗi khi trong tâm có sân hận, vị khât 
sĩ ấy ý thức là trong tâm có sân hận. 
Mỗi khi trong tâm không có sân hận, 
vị ây ý thức là tronø tâm không có sân 
hận. 


Mỗi khi tâm thức mình si mê, vị ây ý 
thức răng tâm thức mình si mê. Mỗi 
khi tâm thức mình không si mê, vị ấy 
ý thức răng tâm thức mình không si 
mê. 

Mỗi khi tâm thức mình có thu nhiếp, 
vị ây ý thức răng tâm thức mình có thu 
nhiếp. Mỗi khi tâm thức mình tám 
loạn, vị ây ý thức rằng tâm thức mình 
tán loạn. 


Mỗi khi tâm thức mình trở thành 
khoáng đạt, vị ây ý thức răng tâm thức 
mình trở thành khoáng đạt. Mỗi khi 
tâm thức mình trở nên hạn hẹp, vị ây \W 
thức răng tâm thức mình trở nên hạn 
hẹp. 


26 


Mỗi khi tâm thức mình đạt đến trạng 
thái cao nhất, vị ấy ý thức răng tâm 
thức mình đạt đến trạng thái cao nhật. 
Mỗi khi tâm thức mình không đạt đến 
trạng thải cao nhật, vị ây ý thức răng 
tâm thức mình không đạt đến trạng 
thái cao nhất. 

Mỗi khi tâm thức mình có định, vị ấy 
ý thức răng tâm thức mình có định. 
Mỗi khi tâm thức mình không có định, 
vị ây ý thức răng tâm thức mình không 
có định. 

Mỗi khi tâm thức mình giải thoát, vị 
ây ý thức răng tâm thức mình giải 
thoát. Mỗi khi tâm thức mình không 
giải thoát, vị ây ý thức răng tâm thức 
mình không giả! thoát. 


27 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm tâm thức nơi tâm thức; 
hoặc quán niệm bên trong, hoặc quán 
niệm bên ngoài tâm thức ây, hoặc 
quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. 
VỊ ấy an trú trong sự quán niệm quá 
trình sanh khởi nơi tâm thức, hoặc 
quán niệm quá trình hủy diệt nơi tâm 
thức, hoặc quán niệm quá trình hủy 
điệt nơi tâm thức, hoặc quán niệm cả 
quá trình sanh khởi lẫn quá trình hủy 
diệt nơi tâm thức. Hoặc vị ây quán 
niệm: "Có tâm thức đây, " đủ để quán 
chiêu và ý thức được sự có mặt của 
tâm thức đó, và như vậy, vị ây sống 
một cách tự do, không bị bất cứ một 
thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. 


28 


Vị khất sĩ quán niệm tâm thức nơi tâm 
thức là như thê đo, thưa quý vỊ. 


(V) 


Này các vị khât sĩ! VỊ khất sĩ an trú 
trong phép quán niệm đôi tượng tâm 
thức nơi đôi tượng tâm thức như thê 
nào? 


Trước hết vị ây quán niệm đôi tượng 
tâm thức nơi đối tượng tâm thức về 
năm hiện tượng ngăn che. Nhưng quán 
niệm băng cách nào? 


I. Khi có ái dục, vị khất sĩ ý 
thức răng mình có ái dục. Khi 
không có ái dục, vị ây ý thức 
răng mình không có ái dục. Khi 
một niệm ái dục chưa sanh nay 
bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức 


29 


được sự sanh khởi ây. Khi một 
niệm ái dục đã sanh đang được 
khử diệt, vị ây ý thức được sự 
khử diệt ấy. Khi một niệm ái 
dục đã được khử diệt và không 
còn tái sanh nữa, vị ây cũng ý 
thức được về điều đó. 

2. Khi có sân hận, vị khât sĩ ý 
thức răng mình có sân hận. Khi 
không có sân hận, vị ây ý thức 
răng mình không có sân hận. 
Khi một niệm sân hận chưa sanh 
nay bắt đâu sanh khởi, vị ấy ý 
thức được sự sanh khởi ấy. Khi 
một niệm sân hận đã sanh khởi 
đang được khử diệt, vị ây ý thức 
được sự khử diệt ây. Khi một 
niệm sân hận đã được khử diệt 


30 


và không còn có thể tái sanh 
nữa, vị ấy cũng ý thức được về 
điêu đó. 

3. Khi có mê muội và buôn 
ngủ, vị khât sĩ ý thức răng mình 
có mê muội và buôn ngủ. Khi 
không có mê muội và buôn ngủ, 
vị ây ý thức răng mình không có 
mê muội và buôn ngủ. Khi sự 
mê muội và buôn ngủ chưa phát 
sanh nay bắt đầu sanh khởi, vị 
ây ý thức được sự sanh khởi ấy. 
Khi sự mê muội và buôn ngủ đã 
sanh khởi đang được khử diệt, vị 
ây ý thức được sự khử diệt ây. 
Khi sự mê muội và buôn ngủ đã 
dược khử diệt và không còn có 


31 


thể tái sanh nữa, vị ấy cũng ý 
thức được về điêu đó. 

4. Khi có giao động bất an và 
hồi hận, vị khât sĩ ý thức rằng 
mình có giao động bất an và hồi 
hận. Khi không có giao động. bật 
an và hồi hận, vị ấy ý thức răng 
mình không có giao động bất an 
và hôi hận. Khi giao động bất an 
và hôi hận chưa phát sanh mà 
nay khởi sanh, vị ây ý thức được 
sự sanh khởi ấy. Khi giao động 
bất an và hối hận đã sanh đang 
được khử diệt, vị ây ý thức được 
sự khử diệt ấy. Khi giao động 
bất an và hôi hận đã được khử 
diệt và không còn tái sanh nữa, 
vị ây cũng ý thức được điêu đó. 


32 


5... Khi có nghi ngờ, vị khât sĩ ý 
thức răng mình đang có nghi 
ngờ. Khi không có nghi ngờ, VỊ 
ây ý thức răng mình không có 
nghi ngờ. Khi nghi ngờ chưa 
sanh khởi mà nay bắt đầu sanh 
khởi, vị ây ý thức được sự sanh 
khởi đó. Khi nghi ngờ đã phát 
sanh và đang được khử diệt, vị 
ây ý thức được sự khử diệt đó. 
khi nghi ngờ đã được khử diệt 
và không còn tái sanh, vị ây 
cũng ý thức được điêu đó. 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm đôi tượng tâm thức nơi đôi 
tượng tâm thức; hoặc quán niệm bên 
trong, hoặc quán niệm bên ngoài đôi 
tượng tâm thức ÂY, hoặc quán niệm cả 


33 


bên trong lẫn bên ngoải đối tượng tâm 
thức ấy. VỊ ấy sông trong sự thường 
trực quán niệm quá trình sanh khởi nơi 
đôi tượng tâm thức, hoặc quản niệm 
quá trình hủy diệt nơi đối tượng tâm 
thức, hoặc quán niệm cả quá trình 
sanh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi 
đối tượng tâm thức. Hoặc vị ây quán 
niệm: "Có đối tượng tâm thức đây", đủ 
để quán chiếu và ý thức được sự có 
mặt của đôi tượng tâm thức đó, và như 
VẬY, VỊ ây sông một cách tự do, không 
bị bât cứ một thứ øÌì trong cuộc đời 
làm vướng bận. VỊ khât sĩ quán niệm 
đối tượng tâm thức nơi đôi tượng tâm 
thức là như thế đó, thưa quý vị. 

Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm về năm 
nhóm tụ hợp còn năm dưới ảnh hưởng 


34 


của sự bám víu, như đôi tượng tâm 
thức nơi đôi tượng tâm thức. Quán 
niệm băng cách nào? 


VỊ khât sĩ quán chiêu như sau: 


"Đây là hình thê vật chất; đây là sự 
phát sanh của hình thê vật chất, và đây 
là sự hủy diệt của hình thể vật chất. 
Đây là cảm thọ; đầy là sự phát sanh 
của cảm thọ, và đây là sự hủy diệt của 
cảm thọ. 

Đây là tri giác; đây là sự phát sanh của 
tri giác, và đây là sự hủy diệt của tri 
giác. 

Đây là tâm tư; đây là sự phát sanh của 
tâm tư và đây là sự hủy diệt của tâm 
tư. 

Đây là nhận thức; đây là sự phát sanh 


của nhận thức, và đây là sự hủy diệt 
của nhận thức. 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm đôi tượng tâm thức nơi đôi 
tượng tâm thức; hoặc quán niệm bên 
trong, hoặc quán niệm bên ngoài năm 
nhóm tụ hợp còn năm dưới ảnh hưởng 
của sự bám víu, như đối tượng tâm 
thức nơi đổi tượng tâm thức, hoặc 
quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoài. 
VỊ ây sông trong sự quán niệm quá 
trình sanh khởi, hoặc quá trình hủy 
diệt, hoặc quán niệm cả quả trình sanh 
khởi lẫn quá trình hủy diệt của năm 
nhóm tụ hợp còn năm dưới ảnh hưởng 
của sự bám víu, như đối tượng tâm 
thức nơi đối tượng tâm thức. Hoặc vị 
ây quán niệm: "Có năm nhóm tụ hợp 


36 


đây", đủ để quán chiêu và ý thức được 
sự có mặt của năm nhóm tụ hợp còn 
năm dưới ảnh hưởng của sự bám víu, 
và như Vậy, VỊ ây an trú một cách tự 
do, không bị bât cứ một thứ gì trong 
cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm 
vê năm nhóm tụ hợp cón năm dưới 
ảnh hưởng của sự bám víu như đối 
tượng tâm thức nơi đôi tượng tâm thức 
là như thế đó, thưa quý vị. 

Tiếp đến, vị khất sĩ quán niệm về sáu 
giác quan và sáu loại đối tượng, như 
đối tượng tâm thức nơi đôi tượng tâm 
thức. 

Quán niệm như thế nào? 


VỊ khât sĩ ý thức vê mặt và đôi tượng 
của mặt là hình sắc và vê những nội 


37 


kết tạo nên do mắt và hình sắc. VỊ ây ý 
thức vê những nội kết chưa sanh nay 
đang phát sanh. VỊ ây ý thức về những 
nội kết đã phát sanh nay đang được 
khử diệt. VỊ ây ý thức vê những nội 
kết đã được khử diệt và không còn tái 
sanh nữa. 


VỊ khất sĩ ý thức về tai và đôi tượng 
của tai là âm thanh và về những nội 
kết tạo nên do tai và âm thanh. VỊ ây ý 
thức vê những nội kết chưa sanh nay 
đang phát sanh. Vị ây ý thức về những 
nội kết đã phát sanh nay đang được 
khử diệt. Vị ây ý thức về những nội 
kết đã được khử diệt và không còn tái 
sanh nữa. 


VỊ khất sĩ ý thức vê mũi và đối tượng 
của mũi là mùi hương và về những nội 
kết tạo nên do mũi và mùi hương. VỊ 
ây ý thức vê những nội kết chưa sanh 
nay đang phát sanh, vê những nội kết 
đã phát sanh nay đang được khử diệt 
và về những nội kết đã được khử diệt 
và không còn tái sanh nữa. 

VỊ khất sĩ ý thức về lưỡi và đối tượng 
của lưỡi là vị nêm và về những nội kết 
tạo nên do lưỡi và vị nêm. Vị ây Ỹ 
thức vê những nội kết chưa sanh nay 
đang phát sanh, về những nội kết đã 
phát sanh nay đang đượng khử diệt và 
về những nội kết đã được khử diệt và 
không còn tái sanh nữa. 


39 


Vị khất sĩ ý thức về thân và đôi tượng 
của thân là xúc chạm và về những nội 
kết tạo nên do thân và xúc chạm. Vị 
ây ý thức vê những nội kết chưa sanh 
nay đang phát sanh, vê những nội kết 
đã phát sanh nay đang được khử diệt 
và về những nội kết đã được khử diệt 
và không còn tái sanh nữa. 

VỊ khât sĩ ý thức vê ý và đối tượng của 
ý là pháp trần và về những nội kết tạo 
nên do ý và pháp trần. Vị ây ý thức về 
những nội kết chưa sanh nay đang 
phát sanh, về những nội kết đã phát 
sanh nay đang được khử diệt và về 
những nội kết đã được khử diệt và 
không còn tái sanh nữa. 


40 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm vỆ sáu giác quan và sáu 
loại đôi tượng của chúng như là đối 
tượng tâm thức nơi đôi tượng tâm 
thức; hoặc quán niệm bên trong, hoặc 
quản niệm bên ngoài, hoặc quản niệm 
cả bên trong lẫn bên ngoài đối tượng 
tâm thức ây. Vị ây an trú trong sự 
quán niệm quá trình sanh khởi nơi đối 
tượng tâm thức, hoặc quá trình hủy 
diệt nơi đối tượng tâm thức, hoặc cả 
quá trình sanh khởi lẫn quá trình hủy 
diệt nơi đôi tượng tâm thức. Hoặc vị 
ây quán niệm: "Có sáu loại đôi tượng 
của tâm thức đây", đủ để quán chiếu 
và ý thức được sự có mặt của đôi 
tượng tâm thức nơi đôi tượng tâm thức 
đó, và như vậy, vị ây an trú một cách 


41 


tự do, không bị bất cứ một thứ ØÌ trong 
cuộc đời làm vướng bận. Quán niệm 
về sáu giác quan và sáu loại đôi tượng 
của chúng như là đối tượng tâm thức 
nơi đối tượng tâm thức là như thê đó, 
thưa quý vỊ. 

Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm về bảy 
yếu tô của sự ngộ đạo như đôi tượng 
tâm thức nơi đôi tượng tâm thức. 


Quán niệm như thê nào? 


1. Khi có yếu tô chánh niệm, vị 
khất sĩ ý thức là mình có chánh 
niệm. Vị ây quán chiếu răng: 
tâm minh có chánh niệm. Khi 
không có chánh niệm, VỊ ây \W 
thức là mình không có chánh 
niệm. Vị ấy có ý thức về chánh 


42 


niệm chưa phát sanh nay đang 
phát sanh, về chánh niệm đã 
phát sanh nay đang thành tựu 
viên mãn. 

2. Khi có yêu tô quán chiều, vị 
khất sĩ ý thức là mình đang có 
sự quản chiếu. Vị ây quán chiếu 
răng: tâm mình đang có sự quán 
chiêu. Khi không có sự quán 
chiếu, vị ấy ý thức là mình 
không có sự quán chiêu. Vị ây 
có ý thức về một tác dụng quán 
chiêu chưa phát sanh nay đang 
phát sanh, về một tác dụng quán 
chiếu đã phát sanh nay đang 
thành tựu viên mãn. 

3. Khi có yếu tô tỉnh chuyên, vị 
khất sĩ ý thức là mình đang có 


43 


sự tinh chuyên, quán chiêu răng: 
tâm minh đang tinh chuyên. Khi 
không có sự tinh chuyên, vị ây ý 
thức là tâm mình không có tinh 
chuyên. Vị ấy có ý thức về một 
sự tinh chuyên chưa phát sanh 
nay đang phát sanh, về một sự 
tình chuyên đã phát sanh nay 
đang đi đến thành tựu viên mãn. 
4. Khi có yếu tô an vui, vị khât 
sĩ ý thức là mình đang có an vui, 
quán chiêu răng: tâm mình đang 
an vui. Khi không có an vu, vỊ 
ây ý thức là tâm mình không an 
vui. Vị ây ý thức về niêm an vui 
chưa phát sanh nay đang phát 
sanh, vê niêm an vui đã phát 


44 


sanh nay đang đi đến thành tựu 
viên mãn. 

5... Khi có yếu tô nhẹ nhõm, vị 
khất sĩ ý thức là mình có nhẹ 
nhõm, quán chiêu rằng: tâm 
mình đang nhẹ nhõm. Khi 
không có nhẹ nhõm, vị ấy ý thức 
là mình không nhẹ nhõm. VỊ ây 
có ý thức vê sự nhẹ nhõm chưa 
phát sanh nay đang phát sanh, về 
sự nhẹ nhõm đã phát sanh nay 
đang đi đến thành tựu viên mãn. 

6. Khi có yêu tô định, vị khất sĩ 
ý thức là mình có định, quản 
chiêu răng: tâm mình đang có 
định. Khi không có định, vị ây ý 
thức là tâm mình không định. VỊ 
ây ý thức về định tâm chưa phát 


45 


sanh nay đang phát sanh, về 
định tâm đã phát sanh nay đang 
đi đến thành tựu viên mãn. 

7. Khi có yêu tô buông thả, vị 
khất sĩ ý thức là mình có buông 
thả, quán chiếu răng: tâm mình 
có buông thả. Khi không có 
buông thả, vị ấy ý thức là mình 
không có buông thả. Vị ấy ý 
thức về sự buông thả chưa phát 
sanh nay đang phát sanh, vê sự 
buông thả đã phát sanh nay đang 
được thành tựu viên mãn. 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm về bảy yêu tô của sự ngộ 
đạo như là đối tượng tâm thức nơi đôi 
tượng tâm thức; hoặc quán niệm bên 
trong, hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc 


46 


quán niệm cả bên trong lẫn bên ngoải 
đối tượng tâm thức ây. Vị ây sống 
trong sự thường trực quán niệm quá 
trình sanh khởi nơi đối tượng tâm thức 
ây, hoặc quá trình hủy diệt nơi đối 
tượng tâm thức ây, hoặc cả quá trình 
sanh khởi lẫn quá trình hủy diệt nơi 
đối tượng tâm thức ây. Hoặc vị ây 
quán niệm: "Có bảy yếu tô của sự ngộ 
đạo đây", đủ để quán chiêu và ý thức 
được sự có mặt của đối tượng tâm 
thức nơi đổi tượng tâm thức đó, và 
như vậy, vị ây an trú một cách tự do, 
không bị bât cứ một thứ gì trong cuộc 
đời làm vướng bận. Quản niệm về Dảy 
yếu tô của sự ngộ đạo như là đôi 
tượng tâm thức nơi đôi tượng tâm thức 
là như thế đó, thưa quý vị. 


47 


Tiếp đó, vị khất sĩ quán niệm bỗn sự 
thật cao quý như đôi tượng tầm thức 
nơi đôi tượng tâm thức. 


Quán niệm như thê nào? 


khi sự kiện là khô đau, vị khât sĩ quán 
niệm: "Đây là khô đau." 


khi sự kiện là nguyên nhân tạo thành 
khô đau, vị ây quán niệm: "Đây là 
nguyên nhân tạo thành khô đau." 


Khi sự kiện là khô đau có thê được 
châm dứt, vị ây quán chiêu: khô đau 
có thê được châm dứt. 


Khi sự kiện là có con đường dẫn đến 
sự châm dứt khô đau. vị ây quán niệm: 
có con đường dẫn đến sự châm dứt 
khô đau. 


48 


Cứ như thê, vị khất sĩ an trú trong sự 
quán niệm về bốn sự thật cao quý như 
là đôi tượng tâm thức nơi đôi tượng 
tâm thức; hoặc quán niệm bên trong, 
hoặc quán niệm bên ngoài, hoặc quán 
niệm cả bên trong lẫn bên ngoài đôi 
tượng tâm thức ấy. VỊ ây an trú trong 
sự quản niệm quá trình sanh khởi nơi 
đối tượng tâm thức ấy, hoặc quá trình 
hủy diệt nơi đối tượng tâm thức ây, 
hoặc quản niệm cả quả trình sanh khởi 
lẫn quá trình hủy diệt nơi đôi tượng 
tâm thức ấy. Hoặc vị ấy quán niệm: 
"Có bôn sự thật cao quý đây", đủ để 
quán chiếu và ý thức được sự có mặt 
của đôi tượng tâm thức nơi đôi tượng 
tâm thức đó, và như vậy, vị ây an trú 
một cách tự do, không bị bất cứ một 


49 


thứ gì trong cuộc đời làm vướng bận. 
Quán niệm về bốn sự thật cao quý như 
đôi tượng tâm thức nơi đôi tượng tâm 
thức là như thê đó, thưa quý vị. 


(VI) 


Này quý vị khất sĩ! Vị khất sĩ nào thực 
hành bốn phép quán niệm như trên 
trong bảy năm, người ây có thê có khả 
năng đạt được quả vị chánh trí ngay ở 
đây và trong kiếp này, hoặc nếu còn 
dư báo thi cũng đạt được quả vị không 
còn trở lại. 

Này quý vị khất sĩ! Đừng nói gì tới 
bảy năm. Kẻ nào thực hành bôn phép 
quán niệm này trong sáu năm, năm 
năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một 
năm, thi cũng có thê đạt được quả VỊ 


50 


chánh trí, ngay ở đây và trong kiếp 
này, hoặc nêu còn dư báo thì cũng đạt 
được quả vị không còn trở lại. 

Này quý vị khất sĩ! Đừng nói gì tới 
một năm. Kẻ nào thực hành bốn phép 
quán niệm trong bảy tháng, hoặc sảu 
tháng, hoặc năm tháng, hoặc bôn 
tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng 
hay nửa tháng, thì cũng có thể đạt 
được quả vị chánh trí ngay ở đây và 
trong kiếp này, hoặc nếu còn dư báo 
thi cũng đạt được quả vị không còn trở 
lại. 

Này các vị khất sĩ! Đừng nói gì đến 
nửa tháng. Kẻ nào thực hành bôn phép 
quán niệm như thê trong một tuân, kẻ 
ây cũng có thê đạt được quả vị chánh 


51 


trí ngay ở đây và trong đời này, hoặc 
nếu còn dư báo thì cũng đạt được quả 
vị không còn trở lại. 

Chính vì lý do đó mà tôi đã nói răng: 
đây là con đường duy nhất để có thê 
ø1úp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, 
VƯỢT thăng phiên não, tiêu diệt khổ ưu, 
đạt tới chánh đạo và chứng nhập Niết 
Bàn, con đường của bốn phép an trú 
trong quản niệm.” 

Đức Thê Tôn đã dạy như thê. Các vị 
khất sĩ hoan hỷ ghi nhận và làm theo 
lờI người. 


Trịch: “Kimh Quản Bốn Lĩnh Vực 
Quản Niệm , Nhát Hạnh dịch va chủ 
giải, NXB Lá Bồi, Calformia, Hoa Kỳ. 


( Kinh Trung Bộ Bài Kinh Số 10 ) 


